THE  HÌ  NHNAM.COM 

No  PAIN  NO  GAIN 


1 3 động  tác  tập  cơ  chân  với  thang  dây  hoàn  toàn  mới 

T ác  giả  Ểế  Quân  Lương 

Có  thể  khi  nhắc  đến  thang  dây,  các  bạn  sẽ  hình  dung  đến  những  chiếc  trực  thăng  cứu  trợ  hộ  hoặc  những  pha  leo 
trèo  nghẹt  thở  trong  các  bộ  phim  hành  động.  Nhưng  có  lẽ  bạn  chưa  biết  rằng,  nó  còn  là  một  dụng  cụ  luyện  tập  thể 
lực  rất  phố  biến  trong  nhiều  môn  thể  thao.  Hôm  nay  hãy  cùng  tập  cơ  chân  với  dụng  cụ  mới  lạ  này  nhé 


1 . 1 step 

Bài  này  khá  đơn  giản  và  dễ  thực  hiện.  Nó  tương  tự  như  khi  bạn  chạy  bước  nhỏ  tại  chỗ.  Bạn  dùng  mũi  bàn  chân  để 
đấy  cơ  thể  về  phía  trước,  gót  chân  không  chạm  đất,  mỗi  bước  sẽ  tiến  lên  một  ô của  thang. 


2.  Single  Leg  Shuffle 


Sing/e  Leg  Shuff/e 


Khi  thực  hiện  bài  này,  bạn  chạy  bước  nhỏ  song  song  ở một  phía  của  thang.  Chân  phía  trong  (gần  thang  hơn)  sẽ  lần 


lượt  bước  vào  phía  trong  và  ngoài  các  ô của  thang  trong  khi  chân  phía  ngoài  (xa  thang  hon)  liên  tục  bước  nhỏ. 


3.  Side  Straddle  Hop 


Side  stradd/e  Hop 

Bạn  đứng  ỏ một  đầu  thang  và  bật  nhẩy  tiến  về  phía  đầu  còn  lại  sao  cho  2 chân  lần  lượt  tiếp  đất  ở phía  trong  và  phía 
ngoài  của  toàn  bộ  các  ô của  thang.  Bài  này  tác  động  nhiều  lên  co  và  khớp  hông. 


4.  Side  step 


Si  de  Step 

Bạn  đứng  ỏ một  đầu  thang,  xoay  dọc  người  theo  chiều  dài  của  thang.  Lần  lượt  bước  2 chân  sang  ngang  để  tiến  về 
phía  đầu  kia  của  thang.  Lực  đấy  thân  người  đi  bắt  nguồn  từ  chân  sau,  2 chân  có  thời  điểm  cùng  tiếp  đất  trong  1 ô 
của  thang. 


5.  River  Dance 


RiverDance 


Bài  này  giúp  tăng  độ  linh  hoạt  của  khớp  hông  rất  hiệu  quả. 

Bạn  đứng  ở một  đầu  thang,  lệch  về  một  trong  2 bên  (trái  hoặc  phải),  bạn  lần  lượt  các  động  tác  bước  vào  ô,  vặn  hông 
đưa  một  chân  ra  sau  chân  kia,  và  bước  chân  ra  ngoài.  Bạn  có  thể  vừa  thực  hiện  vừa  đếm  theo  nhịp  1,2,3  hoặc  trong, 
sau,  ngoài.  Khi  đã  quen  với  bước  đi,  bạn  tăng  dần  tốc  độ  thực  hiện  để  đạt  hiệu  quả  cao  hon. 


6.  In  and  Out 


In  and  Out 


Bạn  đứng  lệch  về  một  bên  ở một  đầu  thang,  lần  lượt  bước  chân  vào  và  ra  khỏi  ô của  thang,  đồng  thời  di  chuyển  dần 
về  phía  đầu  thang  bên  kia. 


7.  Ickey  shuffle 


ickey  shuffle 


Bài  này  tương  đối  phức  tạp  nhưng  có  thể  được  chia  thành  3 bước  cơ  bản:  Bước  vào,  bước  ra  và  bước  lên. 


8.  Crossover  Run 

Đây  là  một  kiểu  chạy  ngang  vắt  chéo  chân.  Bạn  di  chuyển  từ  1 bên  của  thang  sang  bên  còn  lại.  Yêu  cầu  của  bài  là 
không  để  2 chân  chạm  nhau  trong  quá  trình  di  chuyển. 


9.  Double  Trouble 


Double  Trouble 

Bài  này  tương  đối  nâng  cao,  gồm  4 bước  đi  cơ  bản:  Bước  vào,  bước  vào,  bước  ra,  bước  ra.  Hãy  bình  tĩnh  thực  hiện  từ 
từ  đế  nắm  vững  bước  đi  và  tăng  dần  tốc  độ  khi  đã  quen. 


1 0.  Centipede 

Bài  này  được  xem  là  một  bài  nâng  cao  của  bài  "In  and  Out".  Nó  gồm  3 cặp  bước  đơn  giản:  2 bước  vào,  2 bước  sang 
bên  và  2 bước  ra. 


1 1 . BacK  and  hortn 

Bài  này  quá  quen  thuộc  với  các  vận  động  viên  bóng  đá.  Nó  gồm  3 bước  cơ  bản  là  1 bước  vào  và  2 bước  ra.  Mỗi  một 
lân  chỉ  có  1 chân  tiếp  đất  ở phía  trong  của  ô thang. 


Carioca 


Bài  này  là  dạng  nâng  cao  của  bài  "Crossover  Run",  rất  có  lợi  cho  khớp  hông.  Nó  tương  tự  như  động  tác  chạy  chéo 
chân  vặn  hông,  được  dùng  để  khởi  động  trong  bóng  đá. 


5 Hops  and  Run 

Sau  khi  bật  nhảy  2 chân  qua  5 ô thang,  ngay  lập  tức  chuyển  sang  kiểu  chạy  bước  nhỏ  trên  các  ô thang.  Lưu  ý rằng 
bạn  phải  đảm  bảo  tiếp  đất  bằng  2 chân  tại  lượt  nhảy  thứ  5 trước  khi  chuyển  sang  động  tác  chạy. 

Các  bạn  xem  video  hướng  dẫn  cho  rõ  nhé! 


Xem  thêm: 

• 6 bài  tập  cơ  chân  không  cần  tạ  cực  hiệu  quả  tại  nhà 

• 5 Bài  tập  giúp  cho  buổi  tập  thể  hình  thêm  hoàn  hảo 

• Top  14  bài  tập  Gym  cực  tốt  cho  người  mới  bắt  đầu  tại  nhà 

• Bộ  giáo  án  thế  hình  hoàn  hảo  6 buổi  1 tuần  dành  cho  nam  giới 

• 30  bài  tập  chân  tốt  nhất  cho  thể  hình  nam 


TUĩeh  4-lní  " Li  he  1 / Hau  4-hĩ  ,r5lnarV 


1- 

LLl 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN  1 T 

G+  c 1 R L c E 

Tin  liên  quan 


Ratael  Nadal  đã  tập  luyện  thể  hình  ... 


I 


5 phút  luyện  tập  các  bài  tập  bụng  V... 


Buổi  tập  cơ  tay  toàn  diện  với  Damie... 


Bài  kế 

Bạn  đang  xem  bài  viết  gần  đây  nhất 


> 


Bài  trước 

6 bài  tập  Cơ  chân  không  cần  tạ  cực  hiệu  quả  tại  nhà 


< 

Gửi  email  bài  đăng 

này  BlogThislChia  sẻ  lên  TvvitterChia  sẻ  lên  FacebookChia  sẻ  lên  Pinterest 

G+1  Recommend  this  on  Google 


Bạn  tìm  gì  hôm  nay... 


XEM  NHIỀU  NHẤT 


4 mẫu  lịch  tập  dành  cho  các  bạn  nam  yêu  thích  thể  hình 


Bài  tập  Skullcrusher  - Nằm  đưa  thanh  tạ  EZ  gần  trán 


9 loại  thực  phẩm  tốt  cho  cơ  bắp  có  thể  thay  thế  và  rẻ  hơn  thịt 


Tập  thể  hình  nam  giới  có  bị  ảnh  hưởng  đến  chiều  cao  không? 


5 nguyên  nhân  chính  tập  ngực  mà  không  to  lên  được 


Bộ  giáo  án  thể  hình  hoàn  hảo  6 buổi  1 tuần  dành  cho  nam  giới  (phần  1) 


5 phút  tập  thể  hình  luyện  thân  trên  với  khăn  lông 


THƯ  MỤC 


BÀI  TẬP  BỤNG  BÀI  TẬP  BỤNG  6 MÚI  BÀI  TẬP  BẬI  TẬP  BÀI  TẬP  ĐÙI  BÀI  TẬP  BÀI  TẬP  MÔNG  ĐÙI  BÀI  TẬP  BÀI  TẬP  PLANK 

CHÂN  CỔ  TRƯỚC  LƯNG  NGỰC 


BÀI  TẬP  SQUAT 


BÀI  TẬP  BÀỊ  TẬP  TỐNG  BÀI  TẬP  VAI  DỊNH  DƯỠNG  THỂ  ĐỘNG  TÁC  PLANK  ĐỘNG  TÁC  SQUAT  ĐỘNG  TÁC  LỊCH  TẬP  THỂ 

TAY  HỢP  HÌNH  YỎGA  HÌNH 


NGHỈ  NGƠI  NHẠC  TẬP  THỂ 
HÌNH 


TẬP  THỂ  HÌNH  TẠI  V[DEO  THỂ 

NHÀ  HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• 5 Bài  tập  vận  động  giúp  đốt  mỡ  nhanh  nhất  không  thế  bỏ  qua 

Bạn  đang  tìm  kiếm  những  bài  tập  vận  động  đế  đốt  mỡ  hiệu  quả?  Bạn  đang  trong  quá  trình... 

• 6 bí  mật  giúp  bạn  vượt  qua  chặn  đua  đạp  xe  của  Ironman  tốt  hơn 

Bạn  đang  chuẩn  bị  cho  cuộc  đua  ironman?  Bạn  đã  chuẩn  bị  sẵn  sảng  cho  phần  chạy  bộ  và... 

• 6 sai  lầm  tập  bắp  chân  bạn  cần  tránh  ngay  khi  tập  thể  hình 

Nếu  bắp  chân  của  bạn  trông  giống  như  của  con  nít,  tập  hoài  mà  chẳng  phát  triển,  chắc  chắn... 

• Trào  lưu  tóc  rẽ  ngôi  giữa  đang  càng  quét  mùa  hè  201 6 

Kiểu  tóc  rẽ  ngôi  giữa  đang  ngày  càng  trở  nên  thịnh  hành  hơn  vì  vẻ  dịu  dành  nữ  tính... 

• "Bật  mí"  công  thức  trị  sạm  da  chỉ  sau  5 ngày  với  dầu  gấc 

Làn  da  của  bạn  đen  sam?  Bạn  dùng  mọi  cách  nhưng  vẫn  không  trắng  được?  Bạn  không  có  thời... 


Co  gk'T  Tim  kiêm  Tuy  Chinh 


THỂ  HÌNH 


Bàỉ  ngẫu  nhiên 


|Ị*X  ' 1 POVVER  CLEAN  FROM  BLOCKS  - POWER  CLEAN  TỪ  VẬT  KÊ 

04.02.201 6  - Comments  Disabled 

Xem  hướng  dẫn  chi  tiết  về  bài  tập  thể  hình  Povver  Clean  from  Blocks.  Học  kỹ  thuật  đúng  cho  bài  tập  povver... 


UỐNG  SỮA,  WHEY  PROTEIN  BỊ  TIÊU  CHẢY?  BẠN  SẼ  LÀM  GÌ  ? 

1 1 .02.201 6  - Comments  Disabled 

Khi  muốn  tăng  cân  nhanh  và  hiệu  quả,  bạn  thường  được  khuyên  rằng  hãy  uống  nhiều  sữa.  Vậy  mà  kết  quả  chưa... 


■ tưote  TẬP  THÊ  HÌNH  TẠI  NHÀ  BẰNG  6 DỤNG  CỤ  Tự  CHẾ  CỰC  DỄ 

04.03.201 6  - 0 Comments 

1 . Milk  Dumbbottles  - Tạ  tay  bằng  chai  sữa  Dùng  chai  sữa  hoặc  nước  giặt  v.v...  để  làm  tạ  đơn... 


Bài  mới 


13  Động  Tác  Tập  Cơ  chân  với  thang  dây  hoàn  toàn  mới 

Có  thể  khi  nhắc  đến  thang  dây,  các  bạn  sẽ  hình  dung  đến  những  chiếc... 

2 Ị 6 BÀI  TẬP  Cơ  CHÂN  KHÔNG  CẦN  Tạ  CỰC  HIỆU  QUẢ  Tại  NHÀ 

m. 

Cơ  chân  có  thể  nói  là  một  trong  những  bộ  phận  cơ  bắp  khó  rèn  luyện... 

&».  CÁCH  TẬP  Cơ  LƯNG  xô  RỘNG  HIỆU  QUẢ  NHẤT  NHIỀU  NGƯỜ I Bỏ  QUA 

,1 

Luyện  tập  cơ  lung  xô  không  khác  mấy  so  với  luyện  tập  các  nhóm  cơ... 

Bài  yêu  thích 


HƯỚNG  DẪN  CÁCH  DÙNG  GOLD  STANDARD  100%  WHEY 

^7^5^  1 3.02.201 6 - Comments  Disabled 

Thông  tin  cơ  bản  về  Gold  Standard  1 00%  Whey  Mỗi  lần  dùng  1 muỗng  (muỗng  có  sẵn  trong  hộp)  - pha  chế... 


6 THỰC  ĐƠN  DINH  DƯỠNG  THỂ  HÌNH  HOÀN  HẢO 
1 1 .02.201 6 - Comments  Disabled 


6 thực  đơn  dinh  dưỡng  thể  hình  sau  cùng  chia  một  điểm,  chúng  là  hoàn  hảo  không  lỗi  và  lý  tưởng  vì  chúng  sẽ... 


iố%ÀựạỊ  MÊ  MẨN  VỚI  LỘ  TRÌNH  1 0 BÀI  TẬP  cơ  BỤNG  CHO  NAM  TẠI  GYM  HOÀN  HẢO 
CHO  NẠM  27.02.201 6 - Comments  Disabled 

Bạn  đang  mong  muốn  có  cơ  bụng  6 múi  đẹp  như  mơ?  Lộ  trình  1 0 bài  tập  cơ  bụng  cho  nam  tại  gym  sẽ  nhanh  chóng... 


Copyright  © 201 5 - Thể  Hình  Nam 


Q)  Chat  với  chúng  tôi! 


